Mười Đại Hạnh Nguyện 
Của Bô Tát Phô Hiên 


Trích ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM 
KINH LƯỢC GIẢNG 
Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 


)ì 


m 


17/06/2018 


1. Lễ Giỗ Cố Lão Hòa 


Thượng Tuyên Hóa lần 
thứ 23. 


2. Lễ Kỷ niệm đạo tràng 
lần thứ 5 


Thành kính tri ân sự đóng 
góp, ủng hộ của quý Phật 
tử trong thời gian qua. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phỏ Hiền 


Nếu muốn thành tựu môn công đức này, phải tu 
mười hạnh nguyện rộng lớn. 
Nhược dục thành tựu thử công đức môn, ưng tu thập 
chủng quảng đại hạnh nguyện. 


Nếu muốn thành tựu môn công đức này: Nếu có 
chúng sinh muốn thành tựu được những công đức này 
của Phật. Phải chăng chỉ riêng Phật mới có được vô 
lượng vô biên công đức như thế, còn hết thảy chúng sinh 
không có phần? Chẳng phải như thế. Phật giáo rất bình 
đẳng, tuyệt đối không có tư tưởng độc tài, chuyên chế 
ở trong đó. Giáo lý của Phật dạy mọi người đều có thể 
thành Phật và không chỉ con người mới có thể thành 
Phật mà tất cả các loài động vật bay trên không, lội dưới 
nước..., các loài thực vật cũng đều có thể thành Phật. 
Loài bay trên không, lội dưới nước... đều gọi chung là 
động vật; thực vật là những loài như cây cối, hoa cỏ; 
loài sinh bằng bào thai, loài sinh ra từ trứng, loài sinh 
nơi ẩm thấp, loài hóa sinh, mười hai loại chúng sinh này 
đều có thể thành Phật. Không phải nói chỉ riêng tôi mới 
có thể thành Phật, còn quý vị thì không thể, không hề 
có điều này! Cũng không giống những tôn giáo khác nói: 
"Chỉ có vị Thánh Thần của tôn giáo tôi mới là thật, ngoài 
ra đều là giả”. Nói đến thành Phật, chỉ sợ quý vị không 
thành, quý vị đã thành rồi thì đều là chân Phật, không 
có ai là Phật giả. Tất cả Phật đều là Phật thật, tất cả 
chúng sinh đều có thể thành chân Phật. Không thể nói 
chỉ cho phép riêng tôi thành Phật còn quý vị không được 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 3 


phép thành Phật, loại giáo lý như vậy quá nhỏ hẹp. Nếu 
chỉ riêng một vị Thánh Thần của quý vị là chân thật thì 
có ý nghĩa gì? Như thế sẽ trở thành một vị thần cô độc. 
Tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, cho nên có rất 
nhiêu, rất nhiều Phật. Vả lại "Phật Phật đạo đồng”, cho 
nên tất cả Phật đều giống nhau, không có sai biệt. 


Chúng ta cũng như hết thảy chúng sinh muốn thành tựu 
công đức của Phật thì "phải tu mười hạnh nguyện 
rộng lớn”. Nên tu hành mười hạnh nguyện rộng lớn; tu 
tập thành công mười hạnh nguyện rộng lớn ấy thì mới 
có thể thành tựu được công đức của chư Phật. 


Những gì là mười? Một là kính lễ chư Phật; hai là 
xưng tán Như Lai; ba là quảng tu cúng dường; bốn 
là sám hối nghiệp chướng; năm là tùy hỷ công 
đức, sáu là thỉnh chuyển Pháp luân; bảy là thỉnh 
Phật trụ thế; tám là thường học theo Phật, chín là 
hằng thuận chúng sinh; mười là hồi hướng khắp 
cả. 

Hà đẳng vi thập? Nhất giả lễ kính chư Phật; nhị giả xưng 
tán Như Lai; tam giả quảng tu cúng dường; tứ giả sám 
hối nghiệp chướng; ngũ giả tùy hỷ công đức; lục giả 
thỉnh chuyển Pháp luân; thất giả thỉnh Phật trụ thế; bát 
giả thường tùy Phật học; cửu giả hằng thuận chúng sinh; 
thập giả phổ giai hồi hướng. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 4 


Những gì là mười: Mười hạnh môn rộng lớn này là 
gì? Đây chính là hỏi về danh mục của mười hạnh nguyện 
rộng lớn này. 


Một là kính lễ chư Phật: Hạnh nguyện thứ nhất là 
kính lễ chư Phật. Lễ chính là có lễ phép, có lễ độ. Lễ là 
một hình thức biểu hiện sự cung kính của người này đối 
với người kia. Quý vị đối với người có lễ phép, người 
khác đối lại quý vị cũng sẽ có lễ phép. Lễ là một trong 
Ngũ Thường[[1]]: ân, !Ế nghĩa, trí tín. Con người sở 
dĩ khác với loài cầm thú là vì có lễ. Nếu con người mà 
không có lễ thì cũng chẳng khác gì loài cầm thú. Vì sao 
phải lễ phép? Vì chúng ta có tâm cung kính đối với những 
người chung quanh, nên mới hành lễ. Chúng ta cung 
kính một người hẳn phải được biểu hiện thành lễ. Đối 
với Chư Phật, chúng ta càng phải thể hiện sự lễ phép 
cung kính. 


Trước đây, người Trung Hoa cũng không muốn khấu 
đầu trước Phật và người Mỹ bây giờ cũng thế. Lúc tôi 
vừa đến Hoa Kỳ, có rất nhiều người bảo tôi rằng: "Người 
Mỹ ghét nhất là việc cúi đầu lễ bái Phật”; tôi bảo: "Thế 
thì rất tốt! Họ không muốn cúi đầu, tôi nhất định khiến 
họ phải cúi đầu, nếu họ không cúi đầu thì tôi sẽ không 
dạy Phật pháp cho họ, không cần phải khách sáo!”. Quý 
vị cúi đầu lễ Phật, tôi sẽ dạy Phật pháp cho quý vị; không 
khấu đầu thì dù quý vị có muốn học Phật pháp với tôi, 
tôi cũng không dạy. Vì sao? Vì quý vị không có lễ phép 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 5 


đối với Phật thì tôi việc gì phải dạy Phật pháp cho quý vị 
chứ! Trước đây người Trung Hoa cũng thế, tin Phật thì 
tin nhưng lại không muốn cúi đầu lễ Phật. Giống như con 
vượn không biết lễ Phật, quý vị dạy nó, nó cũng chẳng 
muốn. Lại còn trâu, ngựa cũng chẳng biết lễ Phật, tuy 
trong lòng cung kính Phật nhưng chúng cũng không lễ 
Phật. Tín đồ Phật giáo Trung Hoa trước kia cũng vậy, tuy 
kính nhưng không lễ, tuy tin nhưng không bái. 


Thời Bắc Ngụy (386-535), Tôn giả Lặc-na-ma-đề 
(Ratnamati) người Tây Vực thấy tình trạng này của 
người Trung Hoa, tin Phật mà không chịu lễ bái, như thế 
chẳng có tác dụng gì. Thế thì, Ngài đến Trung Hoa lập 
ra bảy pháp lễ bái để dạy người Trung Hoa lễ Phật. Trên 
đà Phật giáo truyền bá đến khắp các nước, đến đâu cũng 
gặp trường hợp tương tự. Ban đầu Phật giáo truyền đến 
Trung Hoa, người Trung Hoa không muốn lễ Phật; hiện 
tại truyền đến nước Mỹ, người Mỹ cũng không muốn lễ 
Phật. Vì sao không muốn lễ Phật? Là vì xưa nay chưa 
từng lễ bái, nhân đó tồn tại tướng ngã, ngã mạn cho 
rằng cái ta này còn to hơn cả núi Tu-di, như thế thì làm 
sao có thể lễ Phật được? Có người thấy người khác lễ 
Phật, liền đến gần đứng như một khúc gỗ; có người đến 
ngay chỗ người ta lễ Phật ngồi im như một tảng đá..., 
có rất nhiều kiểu khác nhau. 


Chúng ta tin Phật thì phải nên lễ Phật, đến Phật còn 
không lề bái thì nói gì đến chuyện tin? Cho nên chúng ta 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 6 


nhất định phải lễ bái tượng Phật. Có người nói: "Tượng 
Phật chẳng qua là một khúc gỗ tạc, chúng ta bái tượng 
gỗ ấy có lợi ích gì?” Tượng Phật gỗ đích thực không phải 
là Phật, quý vị không nên nhận lầm. Phật có mặt ở khắp 
mọi nơi, không có nơi nào mà Pháp thân của Ngài không 
hiện hữu. Tượng gỗ chẳng qua chỉ là một biểu tượng 
tượng trưng cho Phật mà thôi. Giống như mỗi nước đều 
có quốc kỳ, và mọi người đều hướng về quốc kỳ hành lễ 
rất kính cẩn. Quốc kỳ chỉ là một tấm vải hay da làm 
thành, thế quý vị hướng về nó kính lễ có tác dụng gì? 
Quốc kỳ là đại diện cho sinh mệnh của quốc gia, vì thế 
người dân hướng về quốc kỳ kính lễ chính là bày tỏ lòng 
cung kính đối với đất nước của mình. Tượng Phật cũng 
vậy, chẳng qua là tượng trưng cho Phật mà thôi, chứ 
không hề nói tượng Phật ấy chính là Phật. Thế thì tại sao 
chúng ta phải đối trước tượng Phật lễ bái? Phật hiện hữu 
khắp nơi, thế chúng ta có cần phải xoay bốn phương tám 
hướng để lễ chăng? Đó cũng không đúng. Lễ kính phải 
có chỗ hướng về nương tựa, phải có chỗ hướng về 
nương tựa thì phải có một mục tiêu để đại biểu. Giống 
như một nước có rất nhiều tỉnh, nếu quí vị phải hướng 
đến quốc kỳ ở mỗi tỉnh, mỗi huyện để kính lễ thì làm sao 
đến kịp? Vì thế chỉ hướng lên một lá quốc kỳ để kính lễ 
cũng đã đủ. Chúng ta hướng về Phật để kính lễ, ý nghĩa 
cũng giống như thế. 


Có bảy cách kính lễ Phật: 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền b¿ 


1. Ngã mạn lễ: Sao gọi là ngã mạn lễ? Chính là thấy 
người khác lễ bái, mình cũng lễ, nhưng tướng ngã hoàn 
toàn chưa bỏ, lạy Phật mà chẳng chút tự nhiên, và luôn 
tự hỏi: Tôi lạy Phật để làm gì? Tôi đâu cần phải lạy ông 
ta? Do vậy nên lạy một cách không hoan hỷ, rất miễn 
cưỡng. Hoặc có người thấy người khác lễ Phật, ai cũng 
lạy mà mình không lạy thì mình nổi bật quá, cảm thấy 
ngượng nên lạy theo. Tuy lễ Phật nhưng tướng ngã 
không mất, ngã mạn vẫn còn. Thấy người khác lạy nên 
họ cũng lạy, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Mình thật là mê 
tín, lễ Phật có tác dụng gì chứ? Thật quá mê tín!”. 


2. Câu danh lễ: Sao gọi là cầu danh lễ? Nghe nhiều 
người khen ngợi rằng: "Người kia lạy Phật rất nhiều, vừa 
lạy Phật, vừa lạy kinh, vừa sám hối, thật là dụng công tu 
hành!”. Nghe mọi người khen ngợi người kia như thế, 
người này cũng muốn được được tiếng tu hành, nên bắt 
chước bái Phật và tùy hỷ sám hối. Người này tuy cũng 
tùy hỷ nhưng chẳng phải lễ Phật một cách chân thật, đó 
là vì muốn được tiếng tu hành mà lễ nên gọi là cầu danh 
lễ. Người này không phải tin, mà cũng chẳng phải không 
tin mà lễ, chẳng qua là thấy người lễ Phật được mọi 
người cúng dường, cung kính, khen ngợi là người tu đạo 
chân chính nên cũng muốn được như vậy mà lễ Phật. 


3. Thân tâm xướng hòa lễ: Sao gọi là thân tâm 
hòa xướng lễ? Chính là khi thấy người khác lễ, mình cũng 
lễ; mọi người lạy, mình cũng lạy, thân và tâm vọng 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 8 


hướng theo người—người khác như thế nào thì mình 
cũng như thế ấy, bất luận là lễ Phật có lợi ích hay không, 
cũng chẳng cần biết lễ Phật là chính tín hay mê tín, cũng 
chẳng có tâm cầu danh, chỉ là làm theo người khác mà 
thôi. Cách lễ bái này chẳng có công đức gì, cũng chẳng 
có lỗi gì, song là một việc bình thường. 


4. Trí tịnh lễ: Sao gọi là trí tịnh lễ? Trí là trí tuệ, tịnh 
là thanh tịnh; dùng trí tuệ chân chính, thanh tịnh ba 
nghiệp thân, khẩu, ý của mình để lễ Phật. Đó là cách lễ 
Phật của người có trí tuệ. Quý vị lễ Phật như thế thì sẽ 
không phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Đó là thân 
nghiệp thanh tịnh. Lúc quý vị lễ Phật không có tâm tham, 
tâm si, tâm sân mà chỉ có tâm cung kính để lễ Phật, nên 
ý nghiệp cũng được thanh tịnh. Khi quý vị lễ Phật, miệng 
niệm Phật hoặc trì tụng kinh chú, như thế khẩu nghiệp 
cũng chẳng phạm vào ỷ ngữ, vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng 
thiệt. Đó là khẩu nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thân khẩu 
ý thanh tịnh, tức là dùng trí tuệ chân chính để lễ Phật, 
nên gọi là trí tịnh lễ. 


5. Biến nhập pháp giới lễ: Sao gọi là biến nhập 
pháp giới lễ? Lúc lễ Phật quán tưởng: Thân ta tuy chưa 
thành Phật, nhưng tâm tính của ta thì có mặt khắp cả 
pháp giới. Nay ta đối trước một vị Phật lễ Phật, song 
đồng thời cũng kính lễ Chư Phật khắp pháp giới; chẳng 
phải chỉ lễ riêng một vị Phật mà đối trước mỗi vị Phật 
đều có hóa thân của ta đang cung kính hướng về đảnh 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 9 


lễ và cúng dường Chư Phật Bồ-tát. Nên có câu rằng: 
"nhất thiết duy tâm tạo”. Tâm của quý vị biến khắp pháp 
giới, nên thân cũng đầy khắp pháp giới. Quý vị lễ Phật 
với tâm niệm như thế thì mỗi lạy của quý vị cũng cùng 
khắp pháp giới. "Thế nào là pháp giới? Con đã nghe Kinh 
mấy ngày mà chẳng biết pháp giới là gì?”. Tất cả tam 
thiên đại thiên thế giới đều bao hàm trong pháp giới, ở 
bên trong pháp giới, không có gì bên ngoài pháp giới. 
Tâm của quý vị là tận cùng hư không, trùm khắp pháp 
giới, nên sự kính lễ của quý vị cũng tận cùng hư không, 
trùm khắp pháp giới và công đức mà quý vị đạt được 
cũng như thế. Đó gọi là biến nhập pháp giới lễ. 


6. Chính quán tu hành chí thành lễ: Chính quán 
là chuyên tâm quán tưởng lễ Phật. Quán tưởng: Chúng 
ta lễ bái một vị Phật cũng chính là lễ bái cả pháp giới 
Chư Phật; lễ bái cả pháp giới Chư Phật cũng chính là lễ 
bái một vị Phật. Bởi vì Chư Phật trong mười phương ba 
đời đồng một Pháp thân, nên có câu rằng: "4t Øật 
đạo đồng“ Chúng ta phải vận tâm chuyên nhất quán 
tưởng lễ Phật, không để vọng tưởng xen vào, không nên 
thân thì đang bái Phật mà tâm lại chạy đến rạp chiếu 
phim, hoặc chạy đến trường đua ngựa, vũ trường, quán 
rượu hay quán cơm. Tóm lại, như người lữ hành đến 
khắp các nơi mà không cần mua vé, thoắt lên trên trời, 
thoắt xuống dưới đất, lúc thì chạy qua New York, lúc thì 
chạy về San Francisco, song cũng chẳng biết vì sao, lại 
còn cho rằng mình có thần thông, kỳ thật ngay đến quỷ 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 10 


thông cũng chẳng có. Không nên nói là thần thông mà 
đó chính là vọng tưởng, còn gọi là tà quán, không có 
chính quán. 


Tu hành chính quán là không khởi vọng tưởng, bái 
Phật thì phải nhất tâm lễ bái, tâm không thể làm hai việc 
cùng một lúc, không thể đang bái Phật ở đây mà tâm 
vọng hướng về nơi khác. Lễ Phật có sự chính quán như 
thế thì quý vị lễ một vị Phật còn hơn lễ trăm, nghìn, vạn 
vị Phật; một lạy vượt xa hơn cả người lễ cả trăm, nghìn, 
vạn lạy mà bị vọng tưởng xen vào. Vì thế tu hành cần 
phải từ nơi cửa nhất tâm mà vào. Quý vị cần phải biết 
pháp môn, nếu quý vị không biết pháp môn thì tuy là 
cũng lễ Phật như những người khác, nhưng người ta lễ 
Phật chỉ thuần lễ Phật còn quý vị lễ Phật mà tâm khởi 
lên vọng tưởng: "Đợi lễ Phật xong mình sẽ đi uống một 
ly cà phê, hay là uống một ít rượu”. Quý vị vọng tưởng 
như thế thì chẳng phải chính quán tu hành chí thành lễ, 
đó là ¿3 quán. Lúc lễ Phật chẳng chịu nhất tâm, lại toàn 
khởi vọng tưởng, lễ bái như thế chẳng có công đức gì 
cả. 


7. Thật tướng bình đẳng lễ: Thật tướng lễ là lễ 
mà chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ. Có người nói: "Ồ, lễ mà 
chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ, thế thì tôi không lễ Phật chính 
là lễ Phật rồi!” Chẳng phải lý giải như thế. Nghĩa là tuy 
quý vị lễ Phật mà chẳng chấp vào tướng lễ Phật chứ 
chẳng phải quý vị không lễ Phật rồi cho là mình đã lễ 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 11 


Phật, nói thế chính là cuồng điên. Giống như có người 
đến đây nói với tôi là ông đã từng đi vào trong hư không. 
Nói như thế thật là ngu si quá đỗi! Loại người như thế 
quả không có thuốc chữa, không có cách nào cứu được. 
Vì sao như vậy? Vì tính chấp trước của họ quá nặng nê 
khiến họ trở thành ngu sỉ quá đối. 


Thật tướng bình đẳng lễ chính là bình đẳng lễ bái 
Tam Bảo, không chấp trước vào tướng, cung kính Phật, 
cung kính Pháp, cung kính Tăng, không có phân biệt đối 
tượng lễ bái, một niệm cũng chẳng sinh, một niệm cũng 
chẳng diệt. Đây chính là pháp thật tướng bình đẳng bất 
sinh bất diệt. Nên nói: "MÔ ø⁄êm không sinh toàn thể 
hiện Quý vị thật có thể lễ Phật đạt đến một niệm không 
sinh thì lúc ấy mười phương thế giới liền hiện toàn thân. 
Thân này của quý vị tuy ở đây, nhưng lại lớn đồng pháp 
giới, đó chính là thật tướng, thật tướng vô tướng (ậ£ 
tướng thì vô tướng, song không có chỗ nào mà không 
có mặt của thật tướng [thật tướng vô tướng, vô sở hữu 
tướng]). Quý vị lễ bái mà không có tướng nhân, ngã, 
chúng sinh và thọ giả, cùng với pháp giới hợp thành một 
thể thì khi ấy thân của quý vị cũng chính là pháp giới, 
pháp giới cũng chính là thân này của quý vị. Quý vị xem, 
như thế có vi diệu không chứ! Trước đây thân của quý 
vị chỉ là một điểm nhỏ của núi Tu-di, núi Tu-di ở trong 
pháp giới giống như một hạt vi trần mà thôi. Quý vị 
không nên cho rằng núi Tu-di là to lớn. Hiện tại, núi Tu- 
di ở trong Pháp thân của quý vị, Pháp thân của quý vị 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 12 


bao trọn lấy núi Tu-di, quý vị xem như thế có vi diệu 
không! Hết thảy vạn vật ở trong vũ trụ, không có vật 
nào mà chẳng được bao trùm bởi Pháp tính của quý vị, 
cho nên chẳng có gì mà quý vị không thấu biết. Thật 
tướng bình đẳng lễ là một cảnh giới bất khả tư nghì, nếu 
quý vị có thể lễ Phật đạt đến cảnh giới ấy, quý vị nói 
xem, sự vi diệu ấy có thể nói hết đăng chăng? Nói không 
hết được. 


Ở trên nói sơ lược có bảy cách lễ bái Tam Bảo. Nếu 
nói rộng ra thì lễ nghi có ba trăm, oai nghi có tới ba 
nghìn, cho nên phép lễ có rất nhiều. Ở Trung Hoa có 
một bộ kinh lễ gọi là "Lễ Ký” (một trong "Tứ Thư” của 
Nho giáo), chuyên viết về các cách lễ nghi. Trong "Lễ 
Ký” nói mỗi người ngồi ở chỗ nào đều có quy định, người 
lớn có chỗ ngồi của người lớn, trẻ em có chỗ ngồi của 
trẻ em, người nam có chỗ ngồi của người nam, người nữ 
có chỗ ngồi của người nữ, người già có chỗ ngồi của 
người già, không thể ngồi lộn xộn. Tôi xin đơn cử, như: 
Trẻ em phải ngồi chỗ nào? "Lễ Ký” nói: "Em bé ngồi ở 
góc” (Đồng tử ngung tọa). Trẻ em phải ngồi ở bên góc, 
không được ngồi chính diện. 


Giảng đến lễ“, nhớ khi nhỏ lúc 12 tuổi tôi rất chú 
trọng lễ phép. Chú trọng lễ phép như thế nào? Tôi rất 
thích người khác cung kính mình. Cung kính như thế 
nào? Khi nhỏ tôi thích làm hoàng đế, thông thường 
những đứa bé trong thôn, khi thì năm mươi, lúc thì một 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 13 


trăm đứa, tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của tôi. Tôi 
bảo chúng đấp lên một ụ đất khá lớn, rồi tôi ngồi chếm 
chệ trên đống đất đó và bảo chúng lạy tôi. Thật lạ, 
những đứa trẻ ấy không hề phản đối, hướng về phía tôi 
mà lạy, đều nghe theo lệnh của tôi. 


Đến năm mười hai tuổi, tôi thấy một đứa bé chết, 
lúc ấy tôi mới biết là con người rồi sẽ chết, thế là từ đó 
về sau tôi cải đổi thói quen xấu ấy, không bắt các đứa 
bé lạy tôi nữa, trái lại tôi hướng đến người khác để lạy. 
Trước tiên bắt đầu từ ai? Bắt đầu từ cha mẹ tôi. Sáng 
sớm đến lạy cha mẹ, chiều tối cũng lạy cha mẹ. Lạy cha 
ba lạy, lạy mẹ ba lạy, như thế sáng lạy sáu lạy, tối lạy 
sáu lạy. Về sau tôi nghĩ trên thế giới này không chỉ riêng 
có cha mẹ của mình mà còn có trời, có đất, có vua và cả 
thầy nữa. Thế rồi tôi lại lạy trời, lạy đất, lạy vua, và lạy 
thầy. Bấy giờ tôi còn chưa biết thầy của mình là ai, do vì 
chưa gặp được thầy nhưng trong lòng tôi đã nghĩ thế 
này: "Tương lai mình nhất định sẽ có một vị thầy, tuy 
hiện tại mình chưa gặp được thầy song cần phải lạy thầy 
trước”. Vì thế mà tôi mới lạy trời, lạy đất, lạy vua, lạy 
cha mẹ và lạy thầy như thế. Nếu y theo cách nhìn của 
của nhiều người thì điều tôi làm là hết sức mê tín. Vê 
sau tôi lại nghĩ thế gian này còn có thánh nhân, cho nên 
tôi lại lạy thánh nhân; nghĩ rằng có hiền nhân nên tôi lạy 
hiền nhân. Sau nữa tôi còn biết trên thế gian này có Phật 
cho nên hướng lạy Phật; lạy Bồ-tát, lạy Thanh văn, 
Duyên giác. Tiếp đến tôi lại nghĩ thế gian này còn có 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 14 


những người thật tốt, tôi lại lạy người tốt; thế gian này 
có người thiện, tôi lại lạy người thiện. Tôi lại nghĩ những 
vị ấy thường làm việc thiện giúp đỡ người khốn cùng, vì 
thế tôi thay mặt người khốn cùng lạy tạ những vị ấy. Tôi 
lại nghĩ những người ác cũng thật đáng thương, tôi lại 
đại diện cho những người ác này khấu đầu lạy Phật, xin 
Phật tha thứ xá miễn những lỗi lâm cho họ, giúp họ cải 
ác làm lành. Tôi lại thay mặt tất cả những người có tội 
trên thế gian này khấu đầu lạy Phật, hướng về Phật sám 
hối; thay mặt những người không hiếu thảo với cha mẹ 
trên đời sám hối với Phật. Tôi lại cho rằng mình là kẻ xấu 
nhất trong những người xấu, tôi nên lạy Phật thay cho 
tất cả bọn họ. 


Cứ như thế sau này mỗi lần lễ lạy, tôi đều lạy đúng 
tám trăm ba mươi lạy. Tôi lễ lạy vào thời gian nào? mách 
nhỏ với quý vị: sự tu hành của tôi rất kỳ quái! Sáng sớm 
khi mọi người còn chưa tỉnh giấc, tôi đã dậy mặc áo sạch, 
rửa mặt, ra bên ngoài thắp một cây hương và bắt đầu 
lạy. Bất kể là gió bão, mưa đổ, tuyết rơi, tôi cũng phải 
lạy, thậm chí tuyết rơi tôi cũng không để ý là lạnh đóng 
băng hay lạnh mát, tôi úp tay trên tuyết để lạy. Lạy tám 
trăm ba mươi lạy cứ quỳ xuống, đứng lên; đứng lên,quỳ 
xuống, thời gian ước tính khoảng một tiếng rưỡi đồng 
hồ. Buổi tối đợi sau khi mọi người đều đi ngủ, tôi lại ra 
ngoài để lạy. Cứ như thế, tôi đã lạy trong nhiều năm cho 
đến sau khi tôi ở nơi mộ mẹ thủ hiếu mới giảm bớt số 
lần lạy, mỗi ngày chỉ lạy chín lạy. Không lạy nhiều như 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 15 


trước nữa, như vậy sẽ đỡ mất thời gian rất nhiều. Tôi 
nghĩ mọi người đều muốn biết quá khứ tôi đã lễ Phật 
như thế nào, nên mới nói sơ qua như thế. 


Kính lễ Chư Phật: chữ "kính” chính là vâng giữ 
quy củ, căn cứ vào quy củ mà làm. Những việc quý vị 
làm đều hợp với lễ, đó chính là kính. Nếu quý vị không 
giữ lễ, đó là bất kính. Thí như quý vị cung kính một người 
thì sẽ giữ khuôn phép trước mặt người đó, còn như 
không cung kính người đó thì quý vị sẽ cẩu thả, tùy tiện 
làm theo ý thích của mình. 


Nay chúng ta nên lễ kính Chư Phật, chính là kính lễ 
hết thảy Chư Phật trong mười phương ba đời. Phật là 
một bậc đại giác, là một người đạt được sự giác ngộ lớn. 
Phàm phu chúng ta sống say chết mộng, chẳng biết ba 
cõi này là khổ, cũng chằng muốn ra khỏi ba cối, đó gọi 
là bất giác. Nhị thừa ở trong phàm phu là người đã giác 
ngộ, Nhị thừa giác ngộ cái gì? Giác ngộ sinh tử vô 
thường, vô cùng nguy hiểm, vì thế họ tu hành đạt được 
lý thiên không[[2]], đạt ngộ pháp Tứ đế, pháp Mười hai 
nhân duyên, đó gọi là La-hán cũng gọi là Duyên Giác. 
Trung thừa còn gọi là Duyên Giác. Những vị này ở trong 
phàm phu có thể xem là một người giác ngộ, nhưng chưa 
thể đem sự giác ngộ của mình để giác ngộ cho người, 
họ chỉ biết tự lợi mà không biết lợi tha, vì thể họ chỉ có 
thể tự mình giác ngộ. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 16 


Bồ-tát và La-hán không giống nhau, Bồ-tát đã có 
thể tự giác lại còn có thể giác tha, đã có thể tự lợi lại còn 
lợi tha. Phật và Bồ-tát cũng khác. Bồ-tát tuy có thể tự 
giác, giác tha nhưng chưa được viên mãn. Phật thì giác 
hạnh viên mãn, nghĩa là giác cũng viên mãn, hạnh tu 
cũng tròn đầy; tự giác đã viên mãn mà giác tha cũng 
trọn vẹn. Sở dĩ Phật thành một bậc đại giác ngộ là vì cả 
ba loại giác ngộ của Ngài đều viên mãn, vô số công đức 
đều đầy đủ, nên gọi là Phật. 


Giáo lý Tiểu thừa cho rằng chỉ có một Đức Phật là 
Phật Thích-ca-mâu-ni, không chấp nhận có những vị 
Phật khác. Pháp Tiểu thừa chính là pháp mà Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni thuyết cho năm vị Tỳ-kheo nghe lần 
đầu tiên tại Lộc Giả Uyển, cho nên những người tu theo 
Tiểu thừa chỉ biết có mỗi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
không biết ở thế giới khác có vô lượng Chư Phật. Do vì 
chẳng biết nên họ nói không có Phật trong mười phương, 
chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế mười phương Phật phải 
chăng không có? Không phải như thế! Dù họ có thừa 
nhận có mười phương Phật thì cũng đã có mười phương 
Phật, nếu họ không thừa nhận thì vẫn có mười phương 
Phật. Phật trong mười phương và Phật Thích-ca-mâu-ni 
là một, nên nói; "Mưởï phương ba đời Phật, đồng củng 
một Pháp thân “(Thập phương tam thế Phật đồng cộng 
nhất Pháp thân ). 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 17 


Nay Bồ-tát Phổ Hiền phát hạnh nguyện rộng lớn, 
những hạnh nguyện tu hành ấy lớn đến đâu? Đó là 
những nguyện có cảnh giới bất khả tư nghì, nên không 
cách nào có thể biết được nguyện của Ngài lớn bao 
nhiêu, do đó gọi Bồ-tát Phổ Hiền là "Nguyện Vương”, 
Ngài là vua trong các nguyện. 


Nguyện thứ nhất "lễ kính Chư Phật”, chẳng phải 
chỉ là đảnh lễ Đức Phật Thích Ca hay Phật A-di-đà mà 
một lễ là tất cả lễ; một Phật là hết thảy Phật. Đảnh lễ 
một vị Phật chính là đảnh lễ tất cả các đức Phật, đảnh lễ 
tất cả các đức Phật chính là đảnh lễ một vị Phật. Đảnh 
lễ tất cả Phật mà không chấp tất cả Phật, đảnh lễ một 
Phật cũng không chấp vào một Phật, đó là thực hành 
"thật tướng bình đẳng lễ”. Dù là lễ hết thảy Chư Phật 
hay một vị Phật nhưng cũng không chấp vào tướng ấy. 
Không nên nói: "Lần này công đức của mình thật lớn, 
mình đã lễ nhiều Phật như thế, người khác tu không thể 
bì kịp mình”. Lễ Phật không nên chấp vào tướng, đó gọi 
là "kính lễ Chư Phật”. 


Kính lễ Chư Phật, Chư Phật có cần chúng ta kính lễ 
không? Chúng ta lễ Phật thì Phật cũng là Phật, chúng ta 
không lễ Phật thì Phật vẫn là Phật. Hoàn toàn không phải 
vì chúng ta lễ Phật mà Phật mới có thêm lợi ích, Phật 
mới vĩ đại hơn; còn chúng ta không lễ Phật thì Phật chịu 
thiệt thòi, Phật bị lu mờ hơn. Chúng ta lễ Phật là thể hiện 
tâm cung kính của ta đối với Phật, còn Phật thì chẳng 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 18 


tăng cũng chẳng giảm, vì thế lễ Phật chúng ta không 
nên có tâm chấp trước. 


Hai là xưng tán Như Lai: Vì sao phải xưng tán Như 
Lai? Như Lai không cần ta xưng tán, Ngài chẳng giống 
như chúng ta đâu. Quý vị xưng tán Ngài, Ngài sẽ vui 
mừng, mũi nở ra, mắt sáng lên chăng? Còn không xưng 
tán Ngài, hừm! Mũi của Ngài nóng lên, mắt của Ngài sa 
sầm? Nếu thế thì Phật chẳng khác gì con người, chúng 
ta không cần lễ bái Ngài, cũng không cần xưng tán Ngài 
làm gì. Vì sao vậy? Vì Ngài cũng giống như phàm phu, 
chúng ta cần gì phải lễ bái Ngài, xưng tán Ngài? Phật đã 
không cần chúng ta xưng tán, thế tại sao chúng ta vẫn 
cứ xưng tán Ngài? Đó chẳng phải là mâu thuẫn lắm sao? 
Không có gì là mâu thuẫn cả. Chúng ta tán thán Phật thì 
tự tính của chúng ta sẽ sinh công đức. Sinh công đức gì? 
Tự tính của mỗi người chúng ta đều có linh quang, quý 
vị tán thán Phật thì linh quang của tự tính sẽ xuất hiện 
chiếu phá si ám của tự thân. Nhờ công đức tán thán 
Phật, vô hình trung quý vị sẽ không tạo tội nghiệp, không 
khởi vọng tưởng. Vọng tưởng của quý vị giảm đi một 
phần thì ánh sáng trí tuệ đã hiển lộ nhiều thêm một 
phần. Vì sao người tu đạo sợ khởi vọng tưởng? Chính là 
vì điểm này. Quý vị vừa khởi vọng tưởng thì tự tính của 
quý vị giống như bị quét lên một lớp đen; nếu không 
khởi vọng tưởng thì ánh sáng tự tính của quý vị sẽ được 
hiển bày càng lúc càng sáng. Lúc tán thán Phật là trong 
lòng quý vị hoan hỷ với Phật, vui mừng với Phật là hòa 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 19 


hợp vào ánh sáng trí tuệ của Phật nên ánh sáng tự tính 
của quý vị cũng sẽ được hiển lộ. 


Thế nào gọi là xưng tán Như Lai? Thí như nói: 


Phật, khắp đất trời chẳng ai bằng 
Mười phương thế giới cũng như thế 
Tất cả thế gian con đều thấy 

Hết thảy không ai bằng được Phật. 


Thiên thượng thiên hạ vô như Phật 
Thấp phương thế giới diệc vô tỷ, 
Thế gian sở hữu ngã tận kiến 

Nhất thiết vô hữu như Phật giả. 


Đó là xưng tán Như Lai; Trên trời, dưới trời và ngay 
cả trên mặt đất không có vị thần, Bồ-tát, La-hán, Bích- 
chi Phật nào có thể sánh được với Phật, không ai có thể 
sánh bằng; không chỉ trên trời, dưới đất không ai có thể 
bì kịp Phật mà mười phương thế giới cũng không ai có 
thể sánh bằng. Quý vị xem, thế giới này của chúng ta 
tuy có năm châu lớn như: Mỹ châu, Úc châu, Á châu, Âu 
châu, Phi Châu, nhưng năm châu lớn này chỉ là một thế 
giới, còn có thế giới ở trong mười phương. Thế giới trong 
mười phương có nhiều vô lượng vô biên thế giới. Hiện 
nay có nước dự định dùng hỏa tiển để đưa con người 
lên mặt trăng, mặt trăng cũng có thể nói là một trong 
những thế giới, chẳng qua là một tiểu thế giới mà không 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 20 


phải là một đại thế giới. Người và vật trong mười phương 
thế giới tuy rất nhiều nhưng cũng không ai, không gì có 
thể bì được với Phật. Tất cả những gì hiện hữu trên thế 
giới này con đều thấy khắp cả, nhưng tất cả đều không 
thể so sánh với Phật. 


Hoặc là xưng tán. 


Phật A-di-đà thân sắc vàng 

Tướng tốt sáng ngời chẳng gì bằng 
Năm Tu-di uyển chuyển bạch hào 
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc 
Trong hào quang hóa vô số Phật 

Vô số Bồ-tát hiện ở trong 

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh 
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát. 


A-Di-Đà Phật thân kim sắc, 

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân, 
Bạch hào uyển-chuyển ngũ Tu-di, 
Cám mục trừng thanh tứ đại hải, 
Quang trung hóa Phật vô số ức, 

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh, 
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 


Thân của Phật A-di-đà, giáo chủ thế giới Tây 
phương Cực Lạc màu hoàng kim. Ngài có ba mươi hai 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 21 


tướng tốt[3], tám mươi vẻ đẹp[4], hào quang chiếu 
khắp, không ai có thể sánh bằng. Hào quang tướng lông 
trắng uyển chuyển giữa hai chặng mày của Phật A-di-đà 
lớn đến đâu? Lớn như năm ngọn núi Tu-di. Mắt Ngài 
màu xanh biếc và trong ngần giống lớn như bốn biển 
lớn. Mắt Phật lớn như bốn biển lớn, quý vị xem như thế 
thì thân của Phật phải lớn đến nhường nào! Trong hào 
quang của Phật A-di-đà lại hóa ra vô lượng vô biên Đức 
Phật. Ngài không chỉ hóa ra Chư Phật mà còn hóa ra vô 
số Bồ-tát, Ngài không chỉ hóa ra các Bồ-tát mà còn hóa 
ra Thanh Văn, Duyên Giác, và Ngài cũng hóa ra vô lượng 
vô biên chúng sinh trong sáu đường. Phật A-di-đà có 
phát bốn mươi tám nguyện lớn, mỗi một nguyện đều 
nhằm độ thoát tất cả chúng sinh. Hoa sen trên thế giới 
Tây Phương Cực Lạc phân thành chín phẩm, trong mỗi 
phẩm lại phân thành chín phẩm, cho nên chín lần chín 
là tám mươi mốt phẩm liên hoa, dùng tiếp dẫn chúng 
sinh đến bờ Niết-bàn giải thoát, vãng sinh về thế giới 
Cực Lạc. Để được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực 
Lạc, một phần là nhờ xưng tán Như Lai, muốn có được 
công đức này là phải tu hạnh xưng tán Như Lai như thế. 


"Như Lai”: Kinh Kim Cương nói: `Như Lai là không 
từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai” 
(Như Lai giả, vô tùng lai, diệc vô sở khứ, cố danh Như 
Lai). Như” là vắng lặng; 'Wai” chính là động. Như Lai có 
thể nói là giống như đến nhưng bản thể của Ngài lại 
chẳng động, đến chẳng từ đâu đến, đi cũng chẳng đi về 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 22 


đâu. "Như” chính là lý, "Lai” chính là sự. Đó cũng chính 
là cảnh giới "lý sự vô ngại” của Kinh này. Bản Kinh này 
có: lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và 
sự sự vô ngại pháp giới. Như Lai là øñá? giới sự 1ý vô 
ngại và cũng là một trong mười danh hiệu của Phật. 


Ba là rộng tu cúng dường: `"Rộng” là rộng lớn, 
tu” thì phải thực hành, thực hành cúng dường một cách 
rộng lớn. Cúng dường có rất nhiều loại như: Đem thân 
cúng dường, đem tâm cúng dường, đem thân tâm để 
cúng dường. Thế nào là đem thân cúng dường? Giống 
như hai chúng đệ tử xuất gia của Phật là những người 
đem thân cúng dường Chư Phật, đem thân làm Phật sự, 
đem thân tu hành Phật pháp. Những vị này không chỉ 
đem thân cúng dường mà có thể nói là còn đem tâm 
cúng dường, dụng tâm chân thật tu hành Phật pháp, 
ngày ngày lạy Phật, tụng kinh, bái sám, niệm niệm chẳng 
quên, luôn hoan hỷ tu hành Phật pháp, đem hết thân 
tâm cúng dường Chư Phật. Lại như đa phần những cư sĩ 
tại gia tranh thủ lúc rảnh đến chùa dâng hương lễ Phật, 
đó cũng gọi là đem thân tâm cúng dường. Hoặc có người 
bận suốt, không có thời gian đến chùa, mỗi ngày ở nhà 
dụng tâm thành kính dâng hương lễ Phật, thực hành 
phép quán tưởng lễ Phật, đó cũng gọi là đem thân tâm 
cúng dường. Hoặc là có người do nhiều hoàn cảnh khác 
nhau như đường sá xa xôi thì cũng có thể dùng cách 
đem thân và tâm cúng dường như thế. Hoặc có người 
cúng dường hương hoa; hoặc có người thắp sáng đèn, 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 23 


nến cúng dường Phật; hoặc có người cúng dường trái 
cây, y phục mới... có vô số cách cúng dường như thế. 


Cúng dường vốn có mười loại, từ mười loại cúng 
dường biến thành một trăm loại, một trăm loại biến 
thành một nghìn loại, một vạn loại cúng dường, đó gọi 
là rộng tu cúng dường. Chúng ta đối trước một vị Phật 
cúng dường, nên quán tưởng sự cúng dường biến khắp 
pháp giới vô lượng vô biên Chư Phật. Trước mỗi một vị 
Phật đều có thân ta ở đó tác pháp cúng dường. Quý vị 
quán tưởng như thế gọi là cúng dường khắp cả pháp 
giới. Cúng dường pháp giới thì thành tựu công đức như 
pháp giới, thành tựu công đức pháp giới thì đạt được trí 
tuệ như pháp giới, đạt được trí tuệ pháp giới thì viên 
thành quả vị như pháp giới. Do đây, rộng tu cúng dường 
chính là cúng dường bằng tất cả khả năng của mình. 
Quý vị có bao nhiêu năng lực đều tận dụng hết để cúng 
dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Bồ- 
tát Phổ Hiền đã tu tập hạnh môn như thế, Ngài tu hạnh 
cúng dường Tam Bảo một cách rộng lớn. 


Bốn là sám hối nghiệp chướng: "Sám” là ăn năn 
lỗi trước, cải đổi những lỗi lầm trước đây; "hối” là chừa 
bỏ lỗi sau, từ nay về sau không tái phạm những lỗi lầm 
ấy nữa. Cho nên sám hối có thể nói là những lỗi đã sinh 
làm cho nó đoạn diệt, những việc ác chưa sinh không 
cho nó sinh khởi và cũng có thể nói là những việc thiện 
đã sinh làm cho nó tăng trưởng, những việc thiện chưa 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 24 


sinh khiến nó phát sinh. Những việc thiện đã sinh khiến 
cho nó tăng trưởng mãi không dứt, những việc thiện 
chưa sinh khiến cho nó sinh mãi không ngừng. "Nghiệp” 
có rất nhiều loại, nghiệp chướng là một trong tam 
chướng. Tam chướng là nghiệp chướng, báo chướng và 
phiền não chướng. Nay nói sám hối nghiệp chướng cũng 
chính là sám hối báo chướng, sám hối phiền não chướng. 


Nghiệp chướng quy kết lại có ba loại là thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nghiệp do thân tạo là nghiệp 
giết hại, nghiệp trộm cắp và nghiệp dâm dục. Sát sanh, 
nói một cách cụ thể là giết hại những loài vật lớn; nói 
sâu một tí là giết hại những loài vật nhỏ nhít như con 
kiến, con muỗi, con ruồi..., đó cũng gọi là giết. Ngoài 
việc giết hại những loài lớn, bé ra còn có giết bằng ý 
niệm. Sao gọi là giết bằng ý niệm? Tuy quý vị không có 
giết thật sự nhưng trong tâm của quý vị đã khởi ý niệm 
giết, nếu y cứ vào tánh giới thì đã phạm giới sát rồi. Tự 
tính vốn không giết hại, nhưng trong tâm quý vị đã khởi 
niệm giết thì đối với giới Bồ-tát xem như đã phạm giới. 
Quý vị khởi lên một niệm giết, nhân giết, duyên giết, 
cách thức giết, nghiệp giết, đó đều gọi là phạm giới. 


Trộm cắp cũng như thế. Trộm lớn là xâm chiếm đất 
nước của người khác, trộm nhỏ là lẫy tài sản nhà người 
và trộm nhỏ hơn nữa là lấy một cây kim, một sợi chỉ, 
một ngọn cỏ, một cái cây của người. Nói chung, những 
gì người ta không cho mà mình tự lẫy đều gọi là trộm. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 25 


Nghiệp dâm dục cũng có lớn có nhỏ, có thô có tế, 
cho đến trong tâm khởi một niệm dâm dục thì ở nơi tự 
tính đã không thanh tịnh rồi. 


Ý có ba điều ác là tham, sân, si; có nghiệp do tâm 
tham tạo nên, có nghiệp do tâm sân tạo nên, nghiệp do 
tâm si tạo nên. Miệng có bốn điều ác là nói lời thêu dệt, 
nói lời dối gian, nói lời hung ác, nói lời đâm thọc. Vô số 
hành vi đều là nơi tạo ra nghiệp tội. Nay chúng ta đều 
phải phát tâm sám hối, nguyện những tội lỗi đã tạo từ 
nay về sau không dám làm nữa, đoạn dứt hẳn; những 
điều ác chưa làm thì không để cho nó phát sinh. Đó gọi 
là sám hối nghiệp chướng. Cách thức sám hối như thế 
nào? Đối trước Phật thành khẩn tha thiết, thống thiết rơi 
lệ, bi ai cầu xin sám hối. Quý vị thật tâm sám hối thì 
nghiệp chướng tự sẽ tiêu trừ. 


Năm là tùy hỷ công đức: "Tùy” nghĩa là thuận 
theo hay theo cùng, "hỷ” là hoan hỷ, "công” là công đã 
lập được, "đức” là đức hạnh đã làm. Tùy hỷ cũng có thể 
gọi là người khác vui theo những công đức mình đã làm, 
cũng có thể nói là mình vui theo những công đức mà 
người khác đã làm. Quý vị muốn sám hối nghiệp chướng 
nhất định phải tùy hỷ công đức, muốn vun trồng vô vàn 
công đức thì phải sám hối nghiệp chướng của mình. Nếu 
nhất thời nghiệp chướng chưa thể tiêu trừ thì nên tạo 
thêm công đức, cho nên nói tùy hỷ công đức cũng chính 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 26 


là sám hối nghiệp chướng, sám hối nghiệp chướng cũng 
chính là tùy hỷ công đức. Đã như thế sao lại còn phân 
nguyện thứ năm là tùy hỷ công đức? Vì nguyện thứ tư 
là chuyên về sám hối nghiệp chướng, quý vị muốn sám 
hối nghiệp chướng nên đồng thời thực hiện tùy hỷ công 
đức ở nguyện thứ năm. Tùy hỷ công đức đã bao hàm cả 
việc làm hết thảy điều thiện. Tất cả những công đức 
lành, quý vị nên tùy hỷ; tất cả những việc tội nghiệt lỗi 
lầm, quý vị không nên làm. 


Thế nào là tùy hỷ công đức lành? Như có người đề 
nghị làm một việc có lợi ích cho mọi người, làm việc tốt 
gọi là thiện. Thế nào là lập công? Công nghĩa 
là công vậy, tức những việc công cộng; việc chung của 
mọi người, những việc như thế quý vị nên làm nhiều một 
chút. Quý vị xem chữ công (#)) là chữ công (T) của 
công việc, lại thêm vào bên cạnh một chữ lực (2), ý nói 
quý vị phải ra sức, đặc biệt khi làm những việc chung, 
quý vị nên làm hết sức mình. Hiện nay những việc chung 
đa phần đều do chính phủ làm. Thí như sửa cầu, bồi lộ... 
đều là những chỗ để lập công. Những việc quý vị làm 
đem đến lợi ích cho mọi người đều gọi là công. Công là 
những việc làm còn được lưu lại và thường mọi người có 
thể nhìn thấy được. Khi làm một việc chung thường có 
lưu lại một biểu tượng khiến mọi người nhìn vào đều biết 
việc đó là do ai làm, giống như quý vị xây dựng một số 
phòng học cho một ngôi trường nào đó thì tên của quý 
vị sẽ được khắc lên cổng trường, đó gọi là lập công. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 27 


Đức: Hạnh có được ở nơi tâm gọi là đức. Những 
việc quý vị làm khiến trong lòng quý vị sinh hoan hỷ, đó 
chính là đức. Thường quý vị lập công, mọi người đều sẽ 
biết, nhưng với đức hạnh thì mọi người không hẳn biết 
được. Đức có phân hiển đức và mật đức. Hiển đức là 
công việc quý vị làm khiến cho mọi người đều rất vui 
mừng và đều biết đến một cách rõ ràng. Mật đức là việc 
quý vị làm đem đến lợi ích cho mọi người, nhưng thường 
mọi người không hề biết. Như người có thần thông âm 
thầm theo giúp đỡ tất cả chúng sinh, nhưng mọi người 
đều không hề biết, đó chính là mật đức. 


Tùy hỷ công đức là tự mình làm việc tốt nên khiến 
cho người khác cũng phát tâm làm theo, đó gọi là người 
khác tùy hỷ công đức của mình; người khác làm việc tốt, 
quý vị biết được nên cũng đem sức của mình trợ giúp 
họ, đó gọi là mình tùy hỷ công đức của người khác. Tùy 
hỷ công đức không chỉ tùy hỷ chính mình mà còn tùy hỷ 
người khác, cho đến tùy hỷ theo tất cả các công đức 
lành mà chúng sanh trong pháp giới đã làm với tâm hoan 
hỷ, hề là việc lành quý vị đều nên giúp làm. 


Tùy hỷ công đức còn có tùy hỷ công đức của Phật, 
công đức của Bồ-tát, công đức của Thanh Văn, Duyên 
Giác, tùy hỷ hết thảy công đức của chúng sinh. Thế nào 
gọi là tùy hỷ công đức của Phật? Thí như quý vị giảng 
kinh, thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, đó là tùy hỷ 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 28 


công đức của Phật. Quý vị đề xướng dạy người thực 
hành sáu độ, muôn hạnh, thực hành Bồ-tát đạo, đó là 
tùy hỷ công đức của Bồ-tát. Quý vị đê xướng dạy người 
tu Mười hai nhân duyên, đó là tùy hỷ công đức của 
Duyên Giác. Quý vị dạy cho mọi người đều biết tu pháp 
Tứ đế, đó là tùy hỷ công đức của Thanh Văn. Quý vị tùy 
hỷ trời, người tu ngũ giới, thập thiện, đó gọi là tùy hỷ 
công đức của trời và người. Giảng về tùy hỷ công đức 
thì vô cùng vô tận, nay tôi chỉ lược giảng đại ý như thế. 


Sáu là thỉnh chuyển pháp luân: Pháp luân là gì? 
Nuân” nghĩa là chiết phục. Bánh xe pháp này có thể 
nhiếp phục thiên ma ngoại đạo, làm cho chính pháp tôn 
tại lâu dài. Sau khi Phật thành đạo, ba lần chuyển bánh 
xe pháp Tứ đế độ năm vị Tỳ-kheo, đó gọi là chuyển pháp 
luân. Thỉnh Phật, Bồ-tát, Thanh Văn, Duyên Giác, La-hán 
thuyết pháp, thỉnh pháp sư thuyết pháp đều gọi là thỉnh 
chuyển pháp luân. Giống như chúng ta mỗi ngày giảng 
kinh, có hai vị cư sĩ hay pháp sư ra trước thỉnh pháp, đó 
là hạnh nguyện thỉnh chuyển pháp luân thứ sáu của Bồ- 
tát Phổ Hiền. Thỉnh chuyển pháp luân có lợi ích gì? Trên 
thế giới này nếu có người chuyển pháp luân thì ma 
vương không dám xuất hiện, nếu không có người chuyển 
pháp luân thì ma vương sẽ xuất hiện trên thế gian. Đó 
là một điểm, lại còn nếu hiện tại quý vị thỉnh pháp thì 
công đức của việc chuyển pháp luân này đều nhờ sự 
thỉnh pháp của quý vị mà được thành tựu, quý vị có được 
công đức chuyển pháp luân rồi thì trí tuệ sẽ khai mở. Lại 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 29 


nữa, thỉnh chuyển pháp luân cũng chính là tùy hỷ công 
đức. Vì quý vị thỉnh pháp sư giảng pháp cho mọi người 
nghe, đem đến lợi ích cho mọi người thì trong việc làm 
đó đã có sự tùy hỷ công đức. Thế nên mười hạnh nguyện 
lớn này luôn có sự liên kết với nhau, như quý vị muốn 
sám hối thì phải tùy hỷ công đức, muốn tùy hỷ công đức 
thì phải thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân 
là một cách tùy hỷ công đức lớn nhất. 


Không chỉ giảng kinh thuyết pháp mới gọi là chuyển 
pháp luân mà hễ làm bất kỳ việc có liên quan đến Phật 
giáo cũng đều gọi là chuyển pháp luân. Giống như in ấn 
bản kinh này cho mọi người xem cũng gọi là chuyển 
pháp luân. Quả Tiền đề nghị cho ghi lại bài giảng cũng 
là chuyển pháp luân; nay máy ghi âm đang ghi lại pháp 
âm cũng gọi là chuyển pháp luân; quý vị phiên dịch kinh 
điển cũng gọi là chuyển pháp luân. Những người đang 
ghi chép ở đây, ghi chép rõ ràng sau này sẽ giảng lại cho 
mọi người nghe, đó là đang chuẩn bị chuyển pháp luân. 
Chúng ta tụng kinh, lạy kinh cũng là chuyển pháp luân. 
Hễ quý vị ở trong Phật giáo, làm những việc lợi ích cho 
Phật giáo đều gọi là chuyển pháp luân. Quý vị xem mấy 
chữ Hoa trước mặt chúng ta cũng là đang chuyển đại 
pháp luân. Mỗi tối chúng ta giảng kinh cũng là chuyển 
pháp luân; ban ngày ngồi thiền cũng là chuyển pháp 
luân. Tất cả các cách trên đều là một dạng của chuyển 
pháp luân. Hiện nay chúng ta ở đây nghe pháp cũng là 
đang chuyển pháp luân, chỉ cần quý vị hiểu rõ, đó chính 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 30 


là thỉnh chuyển pháp luân. Nếu quý vị không hiểu rõ, 
cảm thấy công việc này quá vất vả, quá cực khổ thì đó 
là sợ chuyển pháp luân. 


Bảy là thỉnh Phật trụ thế: Phật ra đời, trụ ở đời, 
sau cùng nhập Niết-bàn. Lúc Phật ở đời, thế gian giống 
như có ánh mặt trời, khắp nơi đều sáng rỡ; Phật nhập 
Niết-bàn, thế giới trở nên tăm tối. Vì thế Bồ-tát Phổ Hiền 
mới phát đại nguyện thỉnh Phật thường trụ ở đời, đừng 
vào Niết-bàn. Phật luôn toại nguyện cho chúng sinh, nếu 
tất cả chúng sinh đều thỉnh Phật ở đời thì ngài sẽ không 
nhập Niết-bàn. Nếu không có chúng sinh nào thỉnh Phật 
ở đời thì sau khi hoàn thành việc giáo hóa những chúng 
sinh đáng được giáo hóa, Ngài sẽ vào Niết-bàn, nên 
nguyện thứ bảy của Bồ-tát Phổ Hiền là thỉnh Phật ở đời. 


Tám là thường học theo Phật: Bồ-tát Phổ Hiền 
lại phát nguyện luôn theo bên Phật học Phật pháp. Phật 
pháp mênh mông, nhưng chúng ta học Phật pháp đừng 
nên sợ nhiều. Chúng ta học Phật pháp càng nhiều thì trí 
tuệ càng lớn. Như Tôn giả A-nan, vì sao sức ghi nhớ của 
ngài tốt như vậy? Nên nói: `Phật pháp như biển lớn, chảy 
vào tâm A-nan“ (Phật pháp như đại hải, lưu nhập A-nan 
tâm). Vì sao Phật pháp lại giống như nước ở trong biển 
lớn, tất cả đều chảy vào tâm Tôn giả A-nan? Vì Tôn giả 
A-nan đời đời kiếp kiếp đều chú trọng đa văn nên sức 
ghi nhớ của Ngài mới được tốt như thế. Trong ý nghĩa 
thường học theo Phật” còn bao hàm ý nghĩa không nên 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 31 


giải đãi, lười biếng, hôn trâm; phải chuyên cần tu giới, 
tuệ, định, dứt hẳn tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu quý 
vị có thể chuyên cần tu tập giới, định, tuệ, dứt hẳn tham, 
sân, si, đó chính là thường học theo Phật. 


Chín là hằng thuận chúng sinh: Chữ "hằng” này 
ý nghĩa tương đương với chữ *thường”, chính là thường 
hằng không thay đổi. "Thuận” là thuận nương, nương 
vào cảnh giới chúng sinh. Chúng sinh đều điên đảo, thế 
có phải quý vị sẽ thuận theo sự điên đảo của chúng sinh? 
Chúng sinh căn bản không có tri thức, nếu quý vị thuận 
theo những chúng sinh không có tri thức ấy, chẳng phải 
cũng cùng đi trên con đường ngu si sao? Hằng thuận 
chúng sinh là thuận theo tập quán của chúng sinh để 
cứu họ ra khỏi dòng chảy ngược, đó gọi là hằng thuận. 
Vì sao nói cứu chúng sinh ra khỏi dòng chảy ngược? Vì 
chúng sinh đều là điên đảo, điên đảo chính là chảy 
ngược dòng. Giống như nước chảy xuôi vê Đông, quý vị 
bơi thuyền đi ngược lại từ Đông lên Tây, đó gọi là ngược 
dòng. Nếu quý vị thuận theo chúng sinh thì không thể 
thành Phật, quý vị nếu muốn thành Phật thì không thể 
thuận theo chúng sinh. Thế Bồ-tát Phổ Hiền sao lại thuận 
theo chúng sinh? Đó là Ngài muốn từ trong dòng ngược 
đưa chúng sinh xuôi vê dòng thuận, cứu họ ra khỏi dòng 
ngược. Nên nói: ',gược đông chảy lục trần của phàm 
phu vào dòng Pháp tính của Thánh nhân “(Nghịch phàm 
phu lục trần lưu, nhập Thánh nhân Pháp tính lưu), đó 
gọi là hằng thuận chúng sinh. Nếu không như thế, quý 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 32 


vị thuận theo chúng sinh, họ vui thích tạo nghiệp, lẽ nào 
Bồ-tát như quý vị lại tạo tội theo họ? Chúng sinh còn mê 
hoặc, do mê hoặc nên tạo nghiệp, tạo nghiệp thì phải 
chịu quả báo (&hởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo). Thế quý 
vị cũng khởi mê hoặc theo chúng sanh, tạo nghiệp và 
chịu quả báo? Đó chẳng phải là đã biến thành chúng 
sinh rồi ư? 


Hằng thuận chúng sinh là thường giáo hóa chúng 
sinh không hề nhàm chán, làm cho chúng sinh bỏ mê về 
giác, xa lìa đường mê đạt đến giác ngộ, thế nên hằng 
thuận chúng sinh cũng chính là tinh tấn ba-la-mật, tinh 
tấn ba-la-mật là không không hề phiên chán chúng sinh 
tạo tội. Chúng sinh tạo ra rất nhiều tội nghiệp, Phật cũng 
không ghét bỏ họ, sẽ không thốt lên: "Ô! ông là chúng 
sinh tạo nhiều tội nghiệp như thế, ta sẽ không độ ông, 
để ông đọa địa ngục!”. Phật không có tâm như thế. Dù 
chúng sinh có tạo tội nghiệp, Phật cũng chỉ dùng một 
tâm từ bi, hỷ xả để cứu độ họ. Đó là chân chính tinh tấn 
ba-la-mật. 


Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn đang hành đạo 
Bồ-tát, có một kiếp Ngài ở trên núi tu hạnh bố thí tỉnh 
tấn ba-la-mật. Có một lần, trời đổ tuyết lớn trong nhiều 
ngày, tất cả cảnh vật trên núi đều chìm trong biển tuyết. 
Có một con hổ mẹ dẫn theo một chú hổ con đi tìm mồi 
nhưng chẳng có. Mắt nhìn chú hổ con đói sắp chết, hổ 
mẹ cũng đói đi không nổi. Đức Phật Thích-ca-mâu-ni 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 33 


nhìn thấy, bèn nghĩ: "Ta nguyện đem thân mình bố thí 
cho hổ ăn, nguyện chúng sau khi ăn thịt ta xong phát 
tâm Bồ-đề, thành đạo vô thượng”. Phát nguyện rồi, Ngài 
liền cởi bỏ y phục, nhảy xuống bên cạnh con hổ làm mồi 
cho chúng ăn. Đó là bố thí ba-la-mật, cũng là tinh tấn 
ba-la-mật, vốn là một phần của hằng thuận chúng sinh. 
Phật hằng thuận chúng sinh là như thế, còn chúng ta 
hằng thuận chúng sinh thì phải giáo hóa họ, không thể 
nói: "Bồ-tát Phổ Hiền nói phải hằng thuận chúng sinh 
nên có chúng sinh hút chích, tôi cũng hút chích theo họ; 
có chúng sinh nhậu nhẹt, tôi cũng nhậu nhẹt theo; có 
chúng sinh làm việc mê lầm, tôi cũng làm chút việc mê 
lầm như họ”, đó không phải là hằng thuận chúng sinh. 
Hằng thuận chúng sinh là đưa chúng sinh ra khỏi đường 
mê, cảm hóa chúng sinh đến với chúng ta, cùng chúng 
ta tu đạo, đó mới là hằng thuận chúng sinh. Quý vị 
không nên hiểu lầm "hằng thuận chúng sinh” là cùng 
chạy đua với chúng sinh, chạy mãi đến nỗi quên mất nhà 
mình, chẳng biết đâu là quê hương của mình. 


Mười là hôi hướng khắp cả: `Phổ” là cùng khắp, 
"giai” là hoàn toàn. `Phổ giai hồi hướng” là tất cả những 
việc làm được đều xin hồi hướng. Hồi hướng đến ai? Hồi 
hướng đến Chư Phật. Những công đức làm được mỗi 
ngày đều hồi hướng về Chư Phật. Vì thế nên nói: 


Nguyện đem công đức nảy 
Trang nghiêm cõi nước Phật 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 34 


Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu khổ ba đường 
Nếu có ai thấy nghe 
Đêu phát tâm bö-đề 
Hết một báo thân này 
Đồng sinh nước Cục Lạc. 


Đó chính là hồi hướng. Hồi là quay lại, là xoay vào 
bên trong; hướng là hướng ra bên ngoài. Trước phải 
quay lại, sau đó mới có thể hướng ra bên ngoài. Hồi 
hướng về đâu? Mỗi mỗi chúng ta đều từ phàm phu 
hướng đến thánh nhân, tức là từ chúng sinh hướng đến 
Chư Phật. Hồi phàm hướng thánh, đó là hồi hướng; hồi 
chúng sinh hướng Phật; hồi sự hướng lý; hồi tiểu hướng 
đại; hồi tự hướng tha, đó đều là hồi hướng. 


Thế nào gọi là hồi tự hướng tha? Thí như chúng ta 
làm những việc tốt, rồi đem công đức của những việc 
làm ấy hồi hướng cho bạn bè của mình, khiến họ phát 
tâm Bồ-đề, thành vô thượng đạo, đó gọi là hồi tự hướng 
tha. Hồi sự hướng lý là ta làm công việc ấy tuy có hình 
tướng, nhưng ta phải hướng đến lý của nó, lý vốn vô 
hình, đem công đức hữu hình hồi hướng khắp pháp giới 
vô cùng tận. Hồi tiểu hướng đại là trước đây mình tu học 
pháp Tiểu thừa, nay không tu pháp Tiểu thừa nữa mà 
đổi lại tu theo pháp Đại thừa, đó gọi là hồi tiểu hướng 
đại. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 35 


Lại ví như chúng ta ngày ngày giảng kinh là bố thí 
pháp, đó là sự bố thí thù thắng hơn tất cả các sự bố thí 
khác, có thể nói là công đức còn lớn hơn đem bảy báu 
bố thí cùng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Công đức 
ấy tuy lớn như thế nhưng bản thân tôi không cầu, mà 
nguyện đem công đức giảng kinh, thuyết pháp, chuyển 
đại pháp luân để trang nghiêm tịnh độ của chư Phật 
trong mười phương. Trên báo đáp công ơn của trời đất, 
quốc vương, cha mẹ, thầy tổ; dưới cứu tế sự khổ não 
trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu như có 
ai có duyên gặp được pháp hội giảng kinh này, nghe 
được pháp này nên mau chóng phát tâm Bồ-đề, đợi sau 
khi báo thân trong hiện tại này hết, chúng ta sẽ cùng 
vãng sinh về cõi nước Cực Lạc. Đây chính là hồi hướng. 
Nguyện thứ mười của Bồ-tát Phổ Hiền là hồi hướng khắp 
cả, tất cả những công đức có được Ngài đều hồi hướng 
đến chư Phật. 


Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Van Phât 
Thánh Thánh: 


[1] Ngũ Thường: øzZ là năm, /zởng là hằng có. Ngũ 
thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: 
nhân, nghĩa, lẽ, trí, tín. 


1. Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 36 


2. Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải. 

3. Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi 
người. 

4. Trí: Sự thông biết lý lễ, phân biệt thiện ác, đúng 
sai. 

5. Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy. 


(http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_ giáo) 


[2] Thiên không j§##: ngộ, biết một cách thiên lệch 
hay chưa cứu cánh về "Không”. Theo Tam Luận Huyền 
Nghĩa, thì Không” được chia làm Đãn không và Bất đãn 
không. Øấn không là chỉ chấp không, chớ không biết đến 
Chân không và Diệu hữu. Záƒ đãn không nghĩa là biết rõ 
Chân không và thừa nhận Diệu hữu, tức là Trung đạo 
không. (eo Phật Quang Đại Từ Điển) 


BI Ba mươi hai tướng tốt: (Tam thập nhị tướng =-+— 
‡H: S: dväatrimýan mahã-purusa-laksanani): những 
tướng thù thắng vi diệu của Chuyển luân thánh vương, 
ứng thân và hóa thân của Phật. Ba mươi hai tướng tốt 
gồm có: 

1. Túc hạ an bình lập tướng #' F34 (S: su- 
pratisthita-pãda): tướng lòng bàn chân bằng 
phẳng mềm mại, tiếp xúc vừa khít mặt đất. 

2. Thủ túc luân tướng ##‡#f‡R ( S: cakränkita- 
hasta-pãda-tala): Tướng bánh xe báu nghìn căm 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền š7 


xe được tạo bằng những vân thịt hiện dưới lòng 
bàn chân. 

3. Tiêm trường chỉ tướng #&†#‡R (S: dirghãnguli): 
tướng ngón tay, ngón chân đều thon dài, ngay 
thẳng. 

4. Túc căn quảng bình tướng#?Rƒš*#‡ñ (S: äyata- 
pầda-pãrsni): gót chân tròn đầy, rộng bằng. 

5. Thủ túc chỉ man võng tướng ##‡EfŠ#8jñ (6S: 
jãlãvanaddha-hasta-päda): giữa các ngón tay và 
các ngón chân đều có màng nối liền nhau, giống 
như nhạn chúa hễ xòe các ngón chân thì hiện. 

6. Thủ túc nhu nhuyến tướng ###‡⁄# (S: mrdu- 
taruna-hasta-pada-tala): tướng tay chân rất mêm 
mại. 

7. Túc phu cao mãn tướng R4 X4 (S: 
ucchankha-päda): tướng mu bàn chân cao, tròn 
đầy. 

8. Lộc vương thuyên tướng EZ#R#‡B (S: aineya- 
jangha): xương đùi tròn nhỏ như nai chúa 

9. Bình trụ thủ quá tất tướng *##‡‡#3äff#l (S: 
sthitanavanata-pralamba-bahutä): khi đứng 
thẳng, hai tay duỗi xuống dài quá gối. 

10. Âm mã tàng tướng lâ§ï#‡ã (S: koáopagata- 
vasti-guhya): tướng nam căn ẩn kín trong bụng, 
không lộ ra ngoài, giỗng như dương căn của 
ngựa, voi. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 38 


11. Thân quảng trường đẳng tướng#ƒ£E*#iã (S: 
nyagrodha-parimandala): chỉ cho thân Phật cao 
rộng cân đối, thể hình đẹp một cách hoàn hảo, 
giống như cây Ni-câu-luật. 

12. Mao thượng hướng tướng #.EñI‡R (S: 
ũrdhvam-ga-roma): tất cả lông tóc của Phật từ 
đầu đến chân đều xoay về bên hữu và có màu 
xanh, mềm mại, bóng mướt. 

13. Nhất nhất mao tướng —— %‡R (S: ekaika-roma- 
pradaksinävarta): mỗi lỗ chân lông có một cọng 
lông màu lưu ly xanh, mỗi lỗ chân lông đều tỏa 
ra mùi thơm vi diệu. 

14. Kim sắc tướng 38 (S: suvarna-varna): thân 
và tay chân Phật đều màu vàng ròng, như đài 
vàng vi diệu được trang nghiêm bằng các thứ 
báu. 

15. Thân quang diện các nhất trượng tướng 3ã 
#—#18: ánh sáng xung quanh thân Phật nhậm 
vận chiếu khắp ba nghìn thế giới, bốn phía mỗi 
phía đều chiếu xa một trượng. 

16. Tế bạc bì tướng ##4#‡R (S: sũksma-suvarna- 
cchavi): da dẻ mịn màng, trơn láng, tất cả bụi 
băm không dính. 

17. Thất xứ long mãn tướng +/šfZj#‡R (S: 
saptotsada): thịt ở bảy chỗ (lòng hai bàn tay, hai 
bàn chân, hai vai và cổ) của Phật đều đầy đặn, 
mềm mại. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 39 


18. Lưỡng dịch hạ long mãn tướng Fif§ Fl#§ (S: 
citãntarãmsa): nghĩa là xương, thịt ở hai nách của 
Phật tròn đây không bị khuyết lõm. 

19. Thượng thân như sư tử tướng .E.##0#ïi-Z3R (S: 
simha-pirvãrdha kãya): nửa thân trên của Phật 
rộng lớn, oai nghi đi đứng nằm ngồi trang nghiêm 
giống như sư tử chúa. 

20. Đại trực thân tướng ®xI&#‡ñ (S: rjugãtrat3): 
trong tất cả mọi người, thân Phật cao lớn, ngay 
thẳng nhất. 

21. Kiên viên hảo tướng PRI‡#7‡R (S: su-samvrta- 
skandha): nghĩa là tướng thù thẳng vi diệu hai vai 
tròn đầy. 

22. Khẩu tứ thập xỉ tướng HPq+fãiR (S: 
catvariméad-danta): Phật có bốn mươi cái răng, 
mỗi mỗi đều bằng nhau, đầy đặn và trắng như 
tuyết. 

23. Xỉ mật tề bình tướng ###7#*#‡l (S: sama- 
danta): các răng của Phật đều đặn không lớn 
không nhỏ, khít nhau không hở một mảy may. 

24. Nha bạch tướng Zñ‡l (S: suéukla-danta): 
Ngoài bốn mươi cái răng, hàm trên và dưới mỗi 
hàm đều có hai cái răng nanh màu sắc trẳng 
trong, sáng sạch, bén nhọn như gươm, cứng chắc 
như kim cương. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 40 


25. Giáp xa như sư tử tướng #ãä#in#i‡l (6S: 
simha-hanu): hai má của Phật đây đặn như má 
sư tử. 

26. Tri vị vị tướng #IERRR‡B (S: rasa-rasägrat3): 
trong miệng Phật thường có mùi vị tối thượng 
trong các mùi vị. 

27. Đại thiệt tướng X#‡R (S: prabhita-tanu-jihva): 
đầu lưỡi lớn rộng, mềm mỏng, le ra thì phủ đến 
mí tóc. 

28. Phạm thanh tướng ###‡R (S: brahma-svara): 
phạm âm thanh tịnh của Phật có hồng thanh viên 
mãn như tiếng trống trời và như tiếng chim ca- 
lăng-tân-già. 

29. Mục cám thanh sắc tướng H###‡ (S: 
abhinila-netra): mắt Phật xanh biếc như hoa sen 
xanh. 

30. Ngưu nhãn tiệp tướng+RRBš‡R (S: go-paksmä3): 
tướng lông mi thằng bằng không rối loạn. 

31. Đảnh thượng nhục kế tướng TR_Efq##‡R (S: 
usnisa-éiraskat3): tướng trên đảnh đầu Phật có 
bướu thịt nổi lên như hình búi tóc. 

32. Mi gian hào tướng /äfl‡ (S: ũrnäa-keéa): giữa 
hai đầu chân mày của Phật có sợi lông trẳng, 
mềm mại như đâu-la-miên, dài một trượng năm 
thước, cuộn tròn lại theo chiều bên hữu. 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 41 


[4] Tám mươi vẻ đẹp (bát thập chủng hảo J\-†+‡#‡#7; S: 
aSity-anuvyañjanani): hình tướng dung mạo của Phật có 
tám mươi thứ vi tế ẩn kín khó thấy. Tám mươi vẻ đẹp có 
nhiều thuyết mô tả khác nhau. Theo kinh Đại Bát-Nhã 
thì tám mươi vẻ đẹp là: 1. Móng tay thon dài, mỏng 
bóng; 2. Ngón tay, chân tròn thon dài; 3. Chân tay cân 
xứng giữa các ngón khi khép lại thì đầy kín; 4. Tay chân 
sáng bóng, tươi dài; 5. Gân cốt ẩn không hiện; 6. Hai 
mắt cá ở chân đều ẩn; 7. Bước đi thẳng tới trước oai 
nghi, khoan thai như voi, rồng chúa; 8. Bước đi oai nghi 
tê chỉnh như sư tử chúa; 9. Bước đi vững vàng như trâu 
chúa; 10. Cách tiến, dừng uyển chuyển thanh nhã như 
ngỗng chúa; 11. Quay nhìn đều quay bên phải như voi 
chúa nhấc mình di chuyển; 12. Các khớp tay và chân 
đều đặn tròn đầy; 13. Đốt xương liền lạc như rồng cuộn; 
14. Đầu gối tròn đầy; 15. Chỗ kín có vân xinh đẹp, thanh 
lịch; 16. Tay chân trơn mềm sạch sẽ; 17. Dung mạo đôn 
hậu nghiêm túc và hiện tướng vô úy; 18. Tay chân tráng 
kiện; 19. Thân thể an khang viên mãn; 20. Thân tướng 
giống như vua tiên, toàn thân đoan nghiêm sáng sạch; 
21. Có hào quang tròn bao quanh thân, thường tự chiếu 
sáng; 22. Bụng vuông vắn, trang nghiêm; 23. Rốn sâu 
xoay bên phải; 24. Cuốn rốn đầy, không lõm, không lồi; 
25. Da dẻ không ghẻ lác; 26. Bàn tay mêm mại, dưới 
bàn chân bằng phẳng; 27. Chỉ tay sâu, dài, rõ ràng; 28. 
Môi đỏ thắm, bóng mềm; 29. Mặt không dài, không 
ngắn, không lớn, không nhỏ, đoan nghiêm vừa vặn; 30. 
Tướng lưỡi mỏng mềm, rộng dài; 31. Âm thanh oai 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 42 


hùng, xa vang trong suốt; 32. Âm vận hay đẹp như tiếng 
vang từ hang sâu; 33. Sống mũi cao và thẳng, lỗ mũi 
kín; 34. Răng đều đặn trẳng bóng; 35. Răng tròn, trắng, 
bóng, bén; 36. Mắt tròng đen, trẳng phân minh; 37. 
Tướng mắt dài rộng; 38. Lông mi đều đặn dày dài; 39. 
Đôi mày dài nhuyễn mịn; 40. Hai mi xanh biếc như màu 
lưu li; 41. Lông mày cách xa mắt và cong như trăng lưỡi 
liềm; 42. Vành tai rộng lớn, trái tai đầy thòng xuống; 43. 
Hai vành tai bằng nhau không có khuyết tật; 44. Vóc 
dáng khiến người thấy sinh lòng ái kính; 45. Trán rộng 
bằng phẳng; 46. Thân oai nghiêm đầy đủ; 47. Tóc dài 
xanh biếc, dày mà không bạc; 48. Tóc mịn màng tỏa mùi 
hương thanh khiết; 49. Tóc suông không rối; 50. Tóc 
không đứt rụng; 51. Tóc trơn bóng, bụi bặm không dính; 
52. Thân thể vững chắc đầy đặn; 53. Thân thể cao lớn 
đoan chính; 54. Các khiếu trong sạch tròn đẹp; 55. Sức 
mạnh hơn người; 56. Thân tướng được mọi người thích 
nhìn; 57. Mặt như trăng tròn mùa Thu; 58. Vẻ mặt thư 
thái; 59. Da mặt trơn bóng không có vết nhăn; 60. Làn 
da sạch sẽ không có cáu ghét không mùi hôi; 61. Các lỗ 
chân lông luôn toát hương thơm; 62. Miệng luôn tỏa 
hương thơm thanh khiết; 63. Thân tướng đầy đặn xinh 
đẹp; 64. Lông trên mình xanh biếc sạch sẽ; 65. Pháp âm 
tùy chúng ứng hiện không sai; 66. Tướng đỉnh đầu 
không ai thấy được; 67. Ngón tay, ngón chân đường khu 
ốc phân minh; 68. Lúc đi chân cách mặt đất; 69. Tự giữ 
gìn không nhờ người khác hộ vệ; 70. Oai đức bao trùm 
tất cả; 71. Âm thanh Phật nói vừa với sự tiếp nhận của 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phố Hiền 43 


mỗi chúng sinh; 72. Tùy theo sự yêu thích của chúng 
hữu tình mà thuyết pháp; 73. Chỉ một âm diễn thuyết 
chính đạo mà loài hữu tình tùy mỗi loại đều nhận biết 
được; 74. Thuyết pháp theo thứ lớp tùy nhân duyên; 75. 
Lời của Phật thường khen thiện chê ác mà tâm không 
yêu ghét; 76. Bất cứ việc gì trước quan sát sau mới làm; 
77. Tướng tốt loài hữu tình không thể thấy hết; 78. 
Xưởng đảnh cứng chắc, tròn đầy; 79. Dung nhan trẻ hoài 
không già; 80. Chân tay và trước lông ngực đều có đức 
tướng cát tường. 


caXt 
Nguyện đem công đức này, 
Hướng về khắp tất cả, 
Đệ tử và chúng sanh, 


Đầu trọn thành Phật đạo 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 44 


Hãy khoan hồng tha thứ 
Biết thiện thì theo tới đâu thì tới 


WWW.iSSuu.com/shurangama.htth 
shurangama2013@gmail.com 
DL. 06/2018 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phổ Hiền 


45 


Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bỏ Tát Phô Hiền 


46 


